CHƯƠNG TRÌNH HỌP NGUYỆT KÝ THÁNG 10-2015 
Buổi họp lần XIV của BAN MVTT HẠT Hố NAI 
Tại Nhà xứ Lộc Lâm - tối thứ Ba, lúc 19g30 ngày 13/10/2015 




1. Đọc kinh Sáng soi. 

2. Đọc một đoạn Tin Mừng. (Cha đặc trách) 

3. Chia sẻ Tin Mừng. 

4. Hát "Tâm Ca Truyền Thông" với cử điệu cầu nguyện. (A.Công mở máy) 

5. Đọc: Linh đạo Truyền Thông. (Ô.Qúy - Phó 1) 

- Linh đạo Truyền Thông là con đường nên hoàn thiện nhờ tích cực thực hiện truyền thông cách 
thánh thiện, theo mẫu mực truyền thông trọn hảo của Ba Ngôi Thiên Chúa và của Ngôi Lời nhập 
thể, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, và theo sự hướng dẫn của Giáo Hội. 

- Là Thành viên Mục vụ Truyền Thông, chúng ta có những quyền lợi sau: 

+ Được tham gia các sinh hoạt của Gia đình Mục vụ Truyền Thông. 

+ Được hướng dẫn nên hoàn thiện nhờ Linh đạo Truyền Thông. 

+ Được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và khả năng Truyền Thông. 

+ Được hưởng nhờ lời cầu nguyện và sự giao lưu nâng đỡ của Giáo phận và của Gia đình Mục vụ 
Truyền Thông, đặc biệt khi có hiếu hỷ, hoặc khi gặp khó khăn. 

+ Đồng thời, chúng ta cũng chia sẻ trách nhiệm truyền thông với Chúa Giêsu, cụ thể là: 

+ Chu toàn nhật tác và nguyệt tác. 

+ Thực hiện kỷ yếu của giáo xứ mình trên Titoco dưới sự chỉ đạo của cha xứ. 

+ Tham gia những sinh hoạt và những khoá học của Gia đình Mục vụ Truyền Thông. 

- Xin cảm tạ Chúa, và xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho chúng ta. 

6. Trưởng Nhóm hạt điều khiển: Mừng sinh nhật 

- Anh Martino Phạm Minh Tuấn 12.10 

- Anh Giuse Chu Thành Lợi 14.10 

- Anh Vicente Nguyễn Thành Công 15.10 

- Anh Đaminh Nguyễn Trọng Tín 17.10 

- Điểm lại sinh hoạt trên trang íacebook Mục Vụ Truyền Thông Hố Nai (ông Qúy - Phó I phụ trách). 

7. Hát múa chủ đạo: Niềm vui Truyền Thông. (A.Công mở máy) 

8. Những lời nhắn nhủ của linh mục đồng hành. 





9. Chia sẻ kỹ thuật truyền thông. 

- Ông Trưởng Nguồn chia sẻ kinh nghiệm khi tác nghiệp. 

10. Hát múa chủ đạo: Truyền thông trong đêm. (A.Công mở máy) 

11. Những thông báo của trưởng nhóm. 

- Ngày họp nguyệt ký tháng tới (xin ý kiến của Cha và Anh chị em) 

12. Càu nguyện tự phát. (ô. Quyền - Trưởng Ban Phụng vụ TT Hạt HN) 

13. Kết thúc: Xướng đáp Châm ngôn Truyền Thông 

- Tích cực: Loan báo TM + Hiệp thông: Xây dựng văn minh tình thương 

14. Chụp hình chung, Anh Lợi đưa nguyệt ký mới lên Titoco của Nhóm & Cha đặc trách ban phép 
lành kết thúc buổi họp - bế mạc. 




